I2 
KÌ0101/214-) 
Nlliance - 





BSA là đơn vị ủng hộ hàng đầu cho ngành phần mềm toàn cầu, ngành tiên phong trong việc phát triển 
những sáng kiến đổi mới tiên tiến, trong đó có điện toán đám mây, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Những 
công nghệ có phần mềm hỗ trợ ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu, trong một số trường hợp là dữ liệu cá nhân, để 
tiến hành hoạt động. Do đó, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là một trong những yếu tố quan trọng được ưu tiên đối với 
các thành viên BSA. Chúng tôi cũng nhận ra đó là một phần thiết yếu trong việc tạo dửng niềm tin nơi khách hàng. 
Với mục đích ấy, BSA thúc đẩy một phương thức lấy người dùng làm trọng tâm để tiếp cận vấn đề về quyền riêng 
tư, cung cấp cho người tiêu dùng những cơ chế góp phần kiểm soát dữ liệu cá nhân của họ. BSA cũng ủng hộ các 
khuôn khổ bảo vệ dữ liệu đảm bảo việc sử dụng dữ liệu cá nhân phù hợp với kỳ vọng của người tiêu dùng, đồng 
thời cho phép các công ty theo đuổi lợi ích kinh doanh chính đáng. 


Khi các nước trên thế giới xem xét việc phát triển các khuôn khổ bảo vệ dữ liệu, nhiều quốc gia đã tìm cách xác 
định những phương pháp tốt nhất mang tính tổng quát để tiếp cận các vấn đề này. BSA ủng hộ việc thức hiện các 
phương pháp tốt nhất giúp tăng cường tính minh bạch trong việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân; cho phép và 
tôn trọng các lửa chọn được thức hiện khi có đầy đủ thông tin bằng cách cung cấp cơ chế quản lý việc thu thập và 
sử dụng dữ liệu cá nhân; mang lại cho người tiêu dùng quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của chính mình; cung cấp 
chế độ bảo mật mạnh mẽ; và thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu vì mục đích kinh doanh chính đáng. Dưới đây, chúng 
tôi nêu bật những phương pháp tốt nhất có thể góp phần đạt những mục tiêu này và đóng vai trò hướng dẫn 
hữu ích cho việc phát triển và sửa đổi các khuôn khổ bảo vệ dữ liệu trên toàn cầu. 


Phạm vi Các khuôn khổ bảo vệ dữ liệu phải điều chỉnh hành vi có tính kết nối đủ chặt chẽ với 

lãnh thổ quốc gia. Luật này phải được áp dụng ở những nơi: (1) được nhắm mục tiêu cụ thể về dân 
cư; (2) dữ liệu cá nhân được xử lý phải được thu thập có chủ đích từ các chủ thể dữ liệu 
trong nước đó tại thời điểm thu thập; và (3) việc thu thập do một thức thể được thành lập 
tại quốc gia đó thức hiện thông qua một thỏa thuận ổn định, tạo ra mức độ hoạt động 
thức tế và hiệu quả. 


Định nghĩa về dữ Phạm vi thông tin được bao gồm trong định nghĩa dữ liệu cá nhân phải là thông tin có 

liệu cá nhân liên quan đến người tiêu dùng đã xác định hoặc có thể xác định được. Người tiêu dùng 
có thể xác định được là người tiêu dùng ta có thể xác định một cách trức tiếp hoặc gián 
tiếp thông qua nỗ lức hợp lý, bằng cách tham chiếu đến yếu tố nhận dạng như tên người 
tiêu dùng, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, mã số nhận dạng trức tuyến hay một hoặc nhiều 
yếu tố cụ thể về đặc điểm cơ thể, sinh lý hoặc di truyền của người tiêu dùng đó. Phạm vi 
thông tin được bao gồm phải liên quan đến dữ liệu cá nhân mà nếu bị xử lý sai sẽ có tác 
động đáng kế đến quyền riêng tư của người tiêu dùng.. 


Không đưa vào phạm vi dữ liệu trong khuôn khổ những dữ liệu mất tính chất xác định 
thông qua các biện pháp kỹ thuật và tổ chức mạnh mẽ nhằm giảm đáng kể nguy cơ tái 
xác định. 


www.bsa.org 








Mối nguy hại 


Tính mỉnh bạch 


Nêu rõ mục đích 


Chất lượng 
dữ liệu 


Căn cứ xử lý 


Sự chấp thuận 


Xử lý dữ liệu cá 
nhân nhạy cảm 


www.bsa.org 


Các khuôn khổ bảo vệ dữ liệu cần tạo ra những phương pháp bảo vệ chống lại nguy 

cơ gây hại cho người tiêu dùng. Mối nguy hại có thể nhận biết được cần phản ánh tổn 
thương về thể chất, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tổn thất về tài chính hoặc tiết lộ dữ 
liệu cá nhân nhạy cảm nằm ngoài kỳ vọng hợp lý của người tiêu dùng và có khả năng 
đáng kể sẽ để lại hậu quả bất lợi rõ ràng. 


Các đơn vị kiểm soát dữ liệu cần cung cấp tài liệu giải thích rõ ràng, dễ tìm đọc về 
phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân, trong đó bao gồm những danh mục dữ liệu cá nhân 
họ thu thập, những loại bên thứ ba mà họ chia sẻ dữ liệu và nội dung mô tả quy trình các 
đơn vị này duy trì để xem xét, yêu cầu thay đổi, yêu cầu bản sao hoặc xóa dữ liệu 

cá nhân. 


Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích thu thập và thu được bằng những cách thức 
hợp pháp. Các đơn vị kiểm soát phải thông báo cho người tiêu dùng mục đích họ thu 
thập dữ liệu cá nhân và phải sử dụng dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng theo đúng 
như đã giải thích, theo bối cảnh giao dịch hoặc kỳ vọng hợp lý của người tiêu dùng hoặc 
theo cách phù hợp với mục đích thu thập dữ liệu ban đầu. Các đơn vị kiểm soát phải ứng 
dụng các hệ thống quản lý nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân được sử dụng và chia sẻ theo 
đúng các mục đích đã nêu. 


Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích sử dụng và trong phạm vi cần thiết nhằm 
phục vụ các mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật. 


Các khuôn khổ bảo vệ dữ liệu phải công nhận và cho phép xử lý dữ liệu vì nhiều lý do 
hợp lệ, trong đó có mục đích kinh doanh chính đáng phù hợp với bối cảnh giao dịch 
hoặc kỳ vọng của người tiêu dùng. Các mục đích hợp lệ khác bao gồm công tác xử lý 
liên quan đến việc thức hiện hợp đồng; vì lợi ích công cộng hoặc lợi ích thiết yếu của 
người tiêu dùng; tính cần thiết nhằm tuân thủ nghĩa vụ pháp lý; hoặc được người tiêu 
dùng chấp thuận. 


Các khuôn khổ bảo vệ dữ liệu không được hạn chế những nỗ lức đảm bảo an ninh mạng 
chính đáng của các tổ chức; việc thức hiện các biện pháp phát hiện hoặc ngăn chặn 
hành vi đánh cắp hoặc gian lận danh tính; khả năng bảo vệ thông tin bí mật; hoặc việc 
thức hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. 


Các đơn vị kiểm soát phải cho phép người tiêu dùng đưa ra lửa chọn khi đã nắm đủ 
thông tin, đồng thời nếu thiết thức và phù hợp, phải cho người tiêu dùng có khả năng 
chọn không cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của họ. Trong trường hợp có thể chấp thuận, 
sử chấp thuận phải được cung cấp vào thời điểm và theo phương thức phù hợp với bối 
cảnh giao dịch hoặc mối quan hệ của tổ chức với người tiêu dùng. 


Một số loại dữ liệu, chằng hạn như thông tin tài khoản giao dịch tài chính hoặc tình trạng 
sức khỏe, có thể mang tính chất đặc biệt nhạy cảm. Nếu việc xử lý dữ liệu nhạy cảm dẫn 
đến những rủi ro cao về quyền riêng tư, các đơn vị kiểm soát phải cho phép người tiêu 
dùng mà họ thu thập dữ liệu nhạy cảm khẳng định sử chấp thuận rõ ràng. 








Khả năng kiểm 
soát của người 
tiêu dùng 


Biện pháp bảo 
mật và việc 
thông báo trường 
hợp vỉ phạm 


Yêu cầu về trách 
nhiệm giải trình 


Người tiêu dùng phải có quyền yêu cầu thông tin về việc các tổ chức có dữ liệu cá nhân 

liên quan đến họ hay không và dữ liệu đó mang tính chất gì. Họ phải có quyền thắc 

mắc về tính chính xác của dữ liệu đó, và nếu thích hợp thì yêu cầu sửa hoặc xóa dữ liệu. 

Người tiêu dùng cũng phải có quyền sở hữu bản sao dữ liệu cá nhân mà người tiêu dùng 
cung cấp cho tổ chức hoặc do người tiêu dùng tạo ra. Các tổ chức sẽ có quyền linh hoạt 
quyết định phương thức và dạng thức phù hợp để cung cấp thông tin này cho người tiêu 
dùng. 


Các đơn vị kiểm soát sẽ quyết định phương thức và mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, đồng 
thời phải chịu trách nhiệm chính trong việc phản hồi các yêu cầu này. Các đơn vị kiểm 
soát có quyền từ chối yêu cầu khi áp lức hoặc chỉ phí đáp ứng yêu cầu là không hợp lý 
hoặc không cân xứng với những nguy cơ đối với quyền riêng tư của người tiêu dùng; để 
tuân thủ các yêu cầu pháp lý; để đảm bảo an ninh mạng; để thức hiện mục đích khác 
nhằm bảo vệ thông tin thương mại bí mật; để phục vụ mục đích nghiên cứu; hoặc để 
tránh vi phạm quyền riêng tư, quyền tử do ngôn luận hoặc các quyền khác của người 
tiêu dùng khác. 


Các đơn vị kiểm soát cũng cần thức hiện các quy trình xác minh an toàn để xác thức 
người tiêu dùng đưa ra yêu cầu nhằm loại bỏ nguy cơ gây thiệt hại do tiết lộ thông tin 
cho sai người. 


Các đơn vị kiểm soát và đơn vị xử lý phải sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý và thỏa 
đáng — tương ứng với khối lượng và mức độ nhạy cảm của dữ liệu, quy mô và độ phức 
tạp của doanh nghiệp cùng chỉ phí các công cụ có sẵn — được thiết kế nhằm ngăn chặn 
việc truy cập, phá hủy, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân. 


Các đơn vị kiểm soát phải thông báo cho người tiêu dùng càng sớm càng tốt nếu phát 
hiện tình huống vi phạm dữ liệu cá nhân liên quan đến việc thu được trái phép dữ liệu 
cá nhân chưa mã hóa hoặc chưa biên tập, ẩn chứa nguy cơ đáng kể xảy ra hành vi đánh 
cắp danh tính hoặc lừa đảo về tài chính. Những trường hợp vi phạm như vậy phải được 
báo cáo cho cơ quan giám sát một cách thường xuyên cùng với các biện pháp an ninh 
do các tổ chức thức hiện nhằm đáp ứng yêu cầu về trách nhiệm giải trình. 


Các đơn vị kiểm soát phải xây dừng chính sách và thủ tục mang lại các biện pháp bảo 
vệ được nêu ở đây, bao gồm cả việc chỉ định người điều phối chương trình thức hiện 
các biện pháp bảo vệ này cũng như tiến hành huấn luyện và quản lý nhân viên; thường 
xuyên theo dõi và đánh giá việc thức hiện các chương trình đó; và khi cần thiết thì điều 
chỉnh các phương pháp giải quyết vấn đề phát sinh. 


Trong phạm vi áp dụng các biện pháp này, các đơn vị kiểm soát cần tiến hành đánh giá 
rủi ro định kỳ khi xử lý dữ liệu nhạy cảm, và khi xác định nguy cơ gây tổn hại đáng kế thì 
cần ghi lại việc thức hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp. Chính phủ không nên áp đặt 
yêu cầu báo cáo đánh giá rủi ro hoặc tham vấn trước với cơ quan quản lý để tránh tạo 
gánh nặng hành chính không cần thiết và trì hoãn việc phân phối dịch vụ có giá trị mà 
không mang lại lợi ích tương ứng cho việc bảo vệ quyền riêng tư. 


www.bsa.org 








Truyền dữ liệu 
trên phạm vi 
quốc tế 


Nghĩa vụ của các 
đơn vị kiểm soát 
và đơn vị xử lý/ 
Phân bồ trách 
nhiệm pháp lý 


Biện pháp khắc 
phục và hình 
phạt 


Các khuôn khổ bảo vệ dữ liệu cần cho phép và khuyến khích các luồng dữ liệu di 
chuyền toàn cầu vì đây là yếu tố củng cố nền kinh tế toàn cầu. Các tổ chức truyền dữ 
liệu trên toàn cầu cần thức hiện các quy trình đảm bảo dữ liệu truyền ra ngoài quốc gia 
tiếp tục được bảo vệ. Khi có sử khác biệt giữa các hệ thống bảo vệ dữ liệu, các chính 
phủ nên tạo ra công cụ giúp thu hẹp khoảng cách sao cho có thể vừa bảo vệ quyền 
riêng tư vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền dữ liệu trên phạm vi toàn cầu. Các 
khuôn khổ bảo vệ dữ liệu cần cấm các yêu cầu bản địa hóa dữ liệu ở cả khu vức công và 
tư vì làm như vậy có thể làm thất bại những nỗ lức thức hiện các biện pháp an ninh, cản 
trở quá trình đổi mới kinh doanh và giới hạn các dịch vụ có thể cung cấp cho người 

tiêu dùng. 


Các đơn vị kiểm soát dữ liệu, chính là đơn vị quyết định phương thức và mục đích xử lý 
dữ liệu cá nhân, phải là bên chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo thức hiện các 
nghĩa vụ về bảo mật và quyền riêng tư theo pháp luật. Các đơn vị xử lý dữ liệu, là đơn 
vị phụ trách xử lý dữ liệu thay mặt cho các đơn vị kiểm soát, phải chịu trách nhiệm tuân 
theo hướng dẫn của đơn vị kiểm soát theo thỏa thuận hợp đồng giữa các bên. Các đơn 
vị kiểm soát dữ liệu và đơn vị xử lý dữ liệu cần có sử linh hoạt trong việc thương lượng 
điều khoản hợp đồng riêng mà không cần dùng những từ ngữ mang tính chất bắt buộc, 
quy định của pháp luật. 


Một đơn vị điều tiết trung tâm phải có các công cụ và nguồn lức cần thiết để đảm bảo 
thức thi hiệu quả. Các biện pháp khắc phục và hình phạt phải thích đáng với tác hại của 
việc vi phạm các luật về bảo vệ dữ liệu. Không nên phạt dân sử tùy tiện hay dứa vào các 
yếu tố thiếu tính kết nối đáng kể với bối cảnh xảy ra mối nguy hại tiềm ẩn. Hình phạt 
hình sử không phải là biện pháp thỏa đáng đối với hành vi vi phạm các luật về bảo vệ dữ 
liệu. 


www.bsa.org 





